Bao cao thi nghiem san xuat Pate 



I. Gioi thieu ve san pham pate va noi dung bai thi nghiem 

Noi ve nguon goc cua Pate, nha van Son Nam da khang dinh rang: "Day la mon an 
dau tien cua ngirai Phap tu cai thua Sai Gon con la dat thuoc dia cua Tay - tra thanh 
mot mon an ban xu som va nhanh nhat". The nhirng co y kien lai cho rang mon an nay 
da co lich su lau doi hon 4.500 nam qua cac tranh ve tren mo cua nhung ngudi Ai Cap 
co dai. 

Hien nay, tren thi truong co kha nhieu loai pate de ngudi tieu dung chon lira nhu: 
Pate gan, Pate thit, . . . ; nhung pho bien nhat van la loai Pate gan dong hop duoc lam tu 
gan ngong, gan heo, gan ga, . . . Pate gan la mot nguon cung cap chat sat rat tot, giiip 
cung cap nang luong trong mot ngay lam viec. 

Pate co cau true dang paste mem min, thong thuong pate co dang khoi, khi su dung 
duoc phet len banh mi, dung kem cac loai rau va sot tuong 6t, sot ca chua, sot mayon- 
naise. 





TrinhBichHao-TP3-K51 



Page 1 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 



II. Quy trinh cong nghe san xuat pate 



Thit Ian 



Gan Ian 



Lam sach 



Lam sach 



Cat mieng 



Cat mieng 



Hanh kho 



Trung + Bot mi 



Chan 



Xay 



^ Bam nhuyen phoi tron 



l/ap 



Xao sa 



Xay 



Lot mo phan 



Vao khay 



Hap 



Lam nguoi 



La mat, xam 



Dong tui 



Pate gan khoi 



Vao hop 



Thanh trung 



Lam nguoi 



Bao on 



Pate gan hop 



Hop 



Trinh Bich Hao - TP3-K51 



Page 2 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

III.Thuyet minh quy trinh (san xuat 3kg san pham pate) 
1. Thitkyn 

Thit Ion dua vao san xuat la thit loai 2 (thit nguc, thit vai, thit doi), trong bai thi 
nghiem sir dung thit doi. Thit loai 2 la thit co mo xen ke giua cac tho thit. Chinh mo co 
san trong thit giup cho san pham co duoc cau true nhu tuong tot. Neu su dung thit loai 1 
nhieu nac thi can phai bo sung mo, neu khong cau true san pham se rat ran, khong phu 
hop voi san pham pate can do mem min. 

Trong bai thi nghiem, thit Ion chiem 55% tong khoi luong san pham. 

1.1. Lam sach 

Lam sach thit Ion la loc bo cac gan sun, vet bam, mau tu, loai bo bi. Do la nhung 
phan lam giam gia tri san pham pate. 
Sau do, thit duoc rua voi nuoc 

1.2. Cat mieng 

Cat mieng nham phan nho thit de de dang cho qua trinh xay tiep sau. 
Thit duoc cat mieng theo kich co 5x5x2cm 

1.3. Chan 

Muc dich ciia chan nham mot phan loai bo khong khi trong mieng thit, thay doi 
tinh chat co ly cho mieng thit, giup mieng thit mem thuan tien cho qua trinh xay nghien 
tiep sau. 

Thuc hien chan thit 6 nhiet do 100°C trong 3 phut. 

1.4. Xay 

Xay thit nham phan nho thit ra het muc de cung tao voi gan xay thanh the dong 
nhat. 

Trong qua trinh xay thit can bo sung hanh kho. 

Hanh kho la phu gia lam tang huong vi cho nhung mon an lam tu thit Ion. Va 
hanh kho cung la phu gia khong the thieu cho mon pate lam tu thit va gan Ion. Hanh kho 

Trinh Bich Hao - TP3-K51 Page 3 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

cung voi cac nguyen lieu chinh se tao nen huong dac trirng ciia san pham pate gan Ion. 

Hanh kho chon cii cang tron deu, khong thoi ling, khong bi moc. 

Hanh boc vo, thai lat mong theo chieu ngang cii. Chieu day lat cat tu 2-3mm. 
2. Gan 

Gan su dung la gan loai 1, dan gian van goi la gan nep. Gan Ion phai co be mat 
min, co cac van nho deu nhau. Mau gan nau do sang. 

Trong bai thi nghiem, gan chiem 25% tong khoi luong san pham. 

2.1. Lam sach 

Lam sach gan la qua trinh loai bo gan sun, loai bo mat (bang each ngam nuoc da, 
cac te bao gan co lai day mat dang ra nuoc ngam) tuy nhien trong bai thi nghiem, gan 
khong bi Ian mat nen khong phai ngam nuoc da. 

Sau khi loai bo gan, sun, gan duoc rua voi nuoc. 

2.2. Cat mieng 

Muc dich cat mieng la chia nho mieng gan de thuan tien cho cac qua trinh tiep 
sau. 

Gan duoc cat voi kich thuoc nhu ciia thit la 5x5x2cm 

2.3. iTo-p 

U*6p nham tao huong, tao vi, tao mau cho gan va cho san pham cuoi cung. Trong 
cong nghiep, gan duoc uop 6 0-4°C trong 24 gio. Con trong bai thi nghiem, gan duoc 
uop trong 30 phut 6 nhiet do phong. 

Cac gia vi uop gan gom: 

- Muoi an : 1,2% ~ 36g (tao vi) 

- STPP : 0,1% ~ 3g (Sodium Tri Poli Photphad) (duy tri do am) 

- Duong : 0,3% ~ 9g (tao vi) 

- Mi chinh : 0,2% ~ 6g (tao vi) 

- Tieu : 0,2% ~ 6g (tao huong) 

- Hung liu : 0,2% ~ 6g (tao huong) 

Trinh Bich Hao - TP3-K51 Page 4 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

- NaN0 3 : 150ppm~450mg (taomau) 
2.4. Xao so* 

Xao so nham loai bat khong khi co trong gan, giam mui tanh ciia gan, thay doi 
tinh chat co ly ciia gan de qua trinh xay dirge thuc hien tot nhat. 

Xao bang each tron dau an nguoi va gan, dira len chao xao tu khi nguoi toi khi 
nong deu. Thoi gian xao trong 3 phut. 

3. Bam nhuyen phoi tron 

Thit va gan sau khi xay duoc tron voi nhau, va tron voi trung va bot mi. 

- Trung 6% ~ 5 qua 

- Bot mi 3% ~ 90 gam 

Bot mi va trung co tac dung dong tao cau true paste cho hon hop thit, gan. Trung 
co protein globulin, khi gia nhiet se bi bien tinh dong cung lai tao cau true khoi cho san 
pham pate. Bot mi co tinh bot, se xen ke vao cac 16 trong, hut nuoc truong no va dien 
day cac 16 trong tao cau true min cho san pham 

Trong qua trinh bam nhuyen, phoi tron can bo sung them nuoc chan thit de on 
dinh do am cho san pham. 

- Nuoc chan thit 6% ~ 90g 

Tuy nhien nuoc chan co the bo sung nhieu hon hoac it hon mot chut de san pham 
co do am tot nhat cho viec tao cau true. 
Thuc hien bam nhuyen toi khi dat dang paste min. 

4. Pate gan khoi 

4.1. Oman bi khay 

Khay phai duoc lot mo phan 6 day va thanh de pate khong bi dinh true tiep vao 
khay de gay chay pate. Dong thoi lop mo phan cung tao gia tri cam quan cho khoi pate 
khi go san pham khoi khay. 

4.1. Vao khay 

Pate duoc dua vao khay tu tu tung chut mot sao cho giua khoi pate khong co 

Trinh Bich Hao - TP3-K51 Page 5 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

khong khi. Pate chi dirge cho toi chieu cao ciia lop mo lot thanh khay. Be mat duoc la 
min bang thia. 

4.2. Hap 

Pate khoi duoc hap 6 100°C trong 80 phut. Thoi gian dii de lam chin pate, dong 
thoi on dinh cau true khoi mem min cho pate 

4.3. Lam nguoi 

Sau khi hap, pate duoc lam nguoi toi nhiet do phong. Muc dich de pate on dinh 
cau true. 

4.4. La mat, xam 

Trong khi hap, khong khi ben trong pate gian no tang the tich lam phong mat pate, 
tham chi lam xuat hi en 16, hay nut mat pate lam giam gia tri tham mi ciia san pham. Do 
do pate can duoc xam 16 de sir thoat khi de dang hon, va duoc la mat de tai cau true lai 
be mat mem min cua san pham. 

4.5. Dong tiii 

Pate khoi duoc tach khoi khay va dong tui theo dinh luong 200g; 500g. Su dung 
tiii PE va sau dong goi ket hop hut chan khong. 

San pham du bao quan 6 0-4°C va han su dung trong vong 10 ngay. 
5. Pate gan hop 
5.1. Vao hop 

Hop pate co the tich 200cm 3 . La hop sat tay trang vecni. Pate duoc cho vao hop, 
each chieu cao thanh hop 1cm. Duoc la phang be mat. 

5.2. Thanh trung 

Chon che do thanh trung la 20 - 75 - 50 phut 6 121°C. 

Muc dich thanh trung vua la lam chin san pham, vua tieu diet vi sinh vat va noi 
dung bai thi nghiem nay cung nham khao sat che do thanh trung dat ra nay co hieu qua 
hay khong. 

De khao sat che do thanh trung, ta can xac dinh duoc nhiet do ciia tarn san pham 

TrinhBichHao-TP3-K51 Page 6 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

trong suot qua trinh thanh trung. Trong bai thi nghiem sir dung nhiet ke cap doi. Nhiet ke 
nay 1 dau dugc dua vao tarn hop pate, 1 dau dugc noi voi thiet bi doc nhiet do. Nh-hig 
su thay doi nhiet do ben trong tarn hop pate deu co the xac dinh dugc bang each 5 phut 
doc chi so tren thiet bi do nhiet do. 

5.3. Lam nguoi 

Sau thanh trung la qua trinh lam nguoi san pham. Qua trinh lam nguoi nay de 
giam ap suat trong noi thanh trung giiip ta co the mo noi de lay san pham ra. 
Thuc hien qua trinh lam nguoi tu nhien bang khong khi. 

5.4. Bao on 

Do hop pate sau thanh trung can dugc bao on trong 15 ngay de on dinh chat 
lugng, huong vi cua san pham. Dong thoi cung la qua trinh kiem tra hieu qua thanh 
trung. Neu thanh trung chua dat, nghla la trong san pham con co vi sinh vat thi vi sinh 
vat se phat trien rat nhanh trong moi truong dinh duong va sinh khi gay phong, tham chi 
vo hop. 

Thuc hien bao on bang each xep up hop va luu kho 6 nhiet do thuong. Muc dich 
xep up hop la de kiem tra qua trinh ghep mi kin hay khong. Neu ghep mi chua dat, trong 
qua trinh bao on se co nuoc ri ra khoi hop va de dang bi phat hien. 

5.5. San pham do hop pate 

Sau bao on, do hop pate dat chat lugng se dugc ghi date va xuat xuong. 

IV.Ket qua san pham va nhan xet 
1. San pham pate gan khoi 

San pham pate gan khoi co be mat mem min, lat cat min, khong bi roi, mau sac tu 
hong toi nau nhat. Co mui vi dac trung cua san pham pate gan. Khi phet len banh mi 
cung tao dugc be mat mem min 

So voi pate gan cua do hop Ha Long: 
- Pate thi nghiem co mau xau hon mau hong cua do hop Ha Long do trong bai thi 

Trinh Bich Hao - TP3-K51 Page 7 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

nghiem sir dung NaN0 3 chii khong sir dung NaN0 2 . Do do mac du uop trong thoi 
gian 30 phut nhung mau sac ciia san pham van chua dat duoc mau dep nhu ciia do 
hop Ha Long. 

- Cau true ciia pate thi nghiem roi hon, khong chac nhu cua do hop Ha Long do qua 
trinh bam nhuyen phoi tron trong thi nghiem khong duoc ky va tinh nhu trong san 
xuat. Them nua, luong phu gia ciia do hop Ha Long rat nhieu, luong thit va gan it 
hon trong thi nghiem nen san pham do hop Ha Long co cau triic chac min hon 
nho phu gia. 

- Pate thi nghiem ngon hon pate Ha Long do luong thit, gan nhieu hon, do do tao vi 
hap dan hon. 

2. San pham pate gan hop 

Danh gia ve hieu qua thanh trung ciia san pham pate gan hop: 

Bang nhiet do moi truong, nhiet do tarn san pham theo thoi gian: 



Trinh Bich Hao - TP3-K51 Page 8 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 



Thai gian 
(phut) 


Nhiet do 
moi truong (°F) 


Nhiet dp 
moi truong (°C) 


Nhiet do tarn 


Hieu qua 
thanh trung 


Qua trinh 





215,4 


101,9 


31,8 





Qua trinh 
nang nhiet 
Thai gian 
A=20 phut 


5 


220 


104,4 


37,6 





10 


226 


107,8 


45,1 





15 


237,4 


114,1 


54,2 





20 


253 


122,8 


66,3 





25 


258 


125,6 


78,5 





Qua trinh 
giu nhiet 

Thai gian 
B=75 phut 


30 


256,3 


124,6 


90,0 





35 


252,7 


122,6 


97,6 


0,0123 


40 


251 


121,6 


99,3 


0,0114 


45 


251 


121,6 


99,8 


0,0173 


50 


252 


122,2 


109,6 


0,1175 


55 


251 


121,6 


112,6 


0,1958 


60 


251 


121,6 


114,5 


0,2866 


65 


252 


122,2 


115,4 


0,3482 


70 


252 


122,2 


117 


0,4571 


75 


252 


122,2 


117,8 


0,5598 


80 


252 


122,2 


118,8 


0,6761 


85 


251 


121,6 


118,8 


0,6761 


90 


252 


122,2 


119,0 


0,6761 


95 


251 


121,6 


119,4 


0,7445 


100 


247 


119,4 


118,9 


0,6761 


Qua trinh 
ha nhiet 

Thai gian 
C = 50 phut 


105 


244 


117,8 


117,9 


0,5623 


110 


240 


115,6 


115,8 


0,3802 


115 


237,6 


114,2 


114,6 


0,2866 


120 


234 


112,2 


112,6 


0,1958 


125 


231,6 


110,9 


110,8 


0,1445 


130 


228 


108,9 


109,2 


0,0970 


135 


226,4 


108 


107 


0,0660 


140 


223,2 


106,2 


105,1 


0,0457 


145 


216,8 


102,7 


103,1 


0,0316 


150 


212 


100 


100 


0,0173 


Ton 


g cac hieu qua tha 


nh trung thuc te (] 


L Z T ) 


7,2819 



Trinh Bich Hao - TP3-K51 



Page 9 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

Khoang doc nhiet do la 5 phut 

=> Hieu qua thanh trung thuc te cua san pham pate gan hop la: 

L Z T = 5x7,2819 = 36,41 

San pham Pate duoc lam tu thit Ion, gan Ion va mot so phu gia, do do pH cua san 
pham phu thuoc vao pH cua thit Ion va gan Ion. pH thit Ion = 5,7; pH cuoi cung cua san 
pham trong khoang 5,7-6,4. Hieu qua thanh trung ly thuyet tai pH do voi kich thuoc hop 
200cm 3 phai la 21,4 thi do hop moi dam bao dat hieu qua thanh trung. 

Ta thay hieu qua thanh trung thuc te = 36,41 Ion hon hieu qua thanh trung ly 
thuyet = 21,4 nen do hop da thanh trung dat tieu chuan. 

Do thi mieu ta nhiet do moi truong, nhiet do tarn san pham trong qua trinh thanh 
trung: 



140 



120 



100 



80 



60 



40 



20 




1 Nhiet dp moi trirong 
■ Nhiet do tam 
Co hieu qua thanh trung 



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125130135140145150 



Trinh Bich Hao - TP3-K51 



Page 10 



Bao cao thi nghiem san xuat Pate 

Mian thay hieu qua thanh trung thuc te Ion hem hieu qua thanh trung ly thuyet rat 
nhieu. De tiet Idem chi phi nhiet va thai gian, co the giam hieu qua thanh trung xuong 
mot khoang nho hem 15 ctcm vi ma van dam bao ctuoc hieu qua thanh trung cho san 
pham. 

Tinh theo ly thuyet (khi tarn san pham dat 121°C va duoc giu 6 khoang thoi gian 
Ion hon thoi gian ta tinh duoc theo cong thuc sau) 

Ta giam thoi gian giu nhiet cho san pham mot khoang: 

36,41-21,4 

t= 0,9795 = 15>3 phut 
Vay che do thanh trung moi van dam bao hieu qua thanh trung la: 

20-60-50 
121 

Tuy nhien, tren thuc te, nhiet do tarn san pham chua dat toi 121°C, do do cac hieu 
qua thanh trung van chua dat duoc gia tri cao nhu hieu qua thanh trung tai 121°C nen 
thoi gian givi nhiet con duoc giam nhieu hon 15 phut nhu tinh toan tren. 

V. Ket luan 

Qua bai thi nghiem, sinh vien da duoc thuc hanh va nam duoc nhung quy tac xac 
dinh hieu qua thanh trung cho san pham, dong thoi hieu each dieu chinh qua trinh thanh 
trung sao cho phu hop voi san xuat. 

Bai thi nghiem cung giiip sinh vien biet each nhan xet, danh gia cam quan cho san 
pham de co the khac phuc nhung dieu han che, dieu chinh de co duoc san pham hoan 
thien hon. 



Trinh Bich Hao - TP3-K51 Page 11 



